Kinh tạng Pall 
(Pali Nikaya) 
HT. THÍCH MINH CHÂU 
Việt dịch 
Ấn bản năm 1991 


Phân loại theo chủ đề: 


CHƠN TÍN TOÀN 


NIKAYA PHẦN LOẠI - CHỦ ĐÈ 284 


Ữ CƯ SĨ 


Chịu trách nhiệm chính tả: 


TÂM MINH ANH 


AHñú bài điện Cử 2015 


MỤC LỤC 


T1 ra 4 
1 Chứng Bất lai quả - Kinh MẸ CỦA NANDA — 
II b)s¡50)E NI” ốẽẽ rẽ. 10 
2 Chứng được nội tâm tịnh chỉ - Kinh CHA MẸ 
CỦA NAKULA I1 - Tăng IIL, 33.................... 17 
3 _ Dạy con - Kinh Sanu —- Tương I, 459............. ĐÁC) 
4 Kinh Kàli- Tương V, 57!...........................--- 57 
5 Kinh MỘT SỐ NỮ CƯ SĨ- Tăng IV, 59......29 
6 Mẹ của Nanda dâng Thí vật có 6 phân - Kinh 
BỒ THÍ -— Tăng III, 91......................- 2-2 2 s52 30 
7 Nữ cư sĩ sanh làm Thiên tử - Kinh ĐỀ THÍCH 
SỞ VAN - 21 Trường II, 147........................... 34 
8 _ Thánh nữ đệ tử tại gia - Kinh SUPPAVÀSÀ — 
Á I1 D010) 242 (0211122201090 0010220022200 uy 7] 
9 Đệ nhất Thanh văn - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 
3 ằẽ ẽaaổ số aốa nanan a. .. 74 
10 Đệ nhất Có lòng tịnh tín với lời nghe đồn - Kinh 


NŨỮ CŨ ST: Tăng], Số cá cáosoiiiioassseoo 76 


II 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


Đệ nhất Có lòng tịnh tín bất động - Kinh NỮ CƯ 
SẼ 4E j5 1ã nh ốc 78 


Đệ nhất Nói chuyện một cách thân mật - Kinh 
NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56.........................----5 2-52 80 


Đệ nhất Quy y đầu tiên - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng 
la 1a ca sac `... a 82 


Đệ nhất Bồ thí các món ăn thượng vị - Kinh NỮ 
®.8/v1 01:1: TỶ“. 84 


Đệ nhất Săn sóc người bệnh - Kinh NỮ CƯ SĨ- 
TT. sẽ xa äã:ã.ảãg5gnãn- S6 


Đệ nhất Trú từ tâm - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng L, 


TL. 122 xx621603464624800053400166ss64i4L030:0:80s2saludg lui) 94 


T0... ...........4.4(⁄4⁄ýš:44.... 96 


21 
22 
23 
24 


25 
26 
ĐẤT, 
28 


Kànyànì - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng L, 56......... 98 
Kàh - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng L, 56.............. 100 
Nakulamàtà - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56.102 
Sujàtà Senànidhìtà - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 


Suppiyà - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng L, 56.......106 
Khujjuttar - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56....108 
Sàmàvati - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56...... 110 
Uttarà Nandamàtà - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 


DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 


NỮ CƯ SĨ 4 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 


2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 


—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 


— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 


—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


NỮ CƯ SĨ lộ 


NỮ CƯ SĨ 


I Chứng Bất lai quả - Kinh MẸ CỦA 
NANDA - Tăng III, 361 


MẸ CỦA NANDA -7ð»g HIL, 361 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Tôn giả Sànputa và Tôn giả 
Mahàmogøallàna đang du hành ở Dakkhinàgiri, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ 
Velukantakì, mẹ của Nanda thức dậy trước khi mặt 
trời mọc, và đọc lớn tiếng bài "Pàràyana”" (Con 
đường đưa đến bờ bên kia). 


Lúc bấy giờ, Đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) 
đang đi từ phương Bắc đến phương Nam vì một vài 
công việc. Đại vương Vessavana nghe #2 c sĩ 
Velukanfak, mẹ của Nanda, sau khi lớn tiếng đọc 
xong bài Pàràyana, liền đứng lại, chờ đợi cho bài 
được đọc xong. Và nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi 
lớn tiếng đọc xong bài Pàràyana, liền im lặng. Rồi 
Đại vương Vessavana biết được nữ cư sĩ, mẹ của 
Nanda đã đọc xong bài kệ, liền hết sức hoan hỷ và 
nói: 


- Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị! 


NỮ CƯ SĨ 10 


- Ngài là ai, hởi vị có bộ mặt hiển ? 
- Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương Vessavanal 


- Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp môn 
được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón khách 
cho Ngài. 


- Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là quà 
tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ-kheo, 
với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, sẽ 
đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi Chị 
mời chúng Tý-kheo dùng xong, hãy tuyên bố chính 
ta đã cúng dường. 


2. Rồi cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi đêm ây đã mãn, 
liền cho sửa soạn tại nhà của mình các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi chúng Tăng, 
với Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu đi đến 
Velukantaka nhưng chưa ăn sáng. Rồi nữ cư sĩ, mẹ 
của Nanda bảo một người ởđi, nói rằng: 

- Này Bạn, hãy đi đến khu vườn và báo thời giờ cho 
chúng Tỷ-kheo: "Đã đến giờ, thưa các Tôn giả! Tại 


nhà của mẹ Nanda, các món ăn đã được sửa soạn”. 


- Thưa vâng, thưa nữ cư sĩ. 


NỮ CƯ SĨ 11 


Người ấy vâng đáp nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, đi đến 
khu vườn và báo thời giờ cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đã đên giờ, thưa các Tôn giả! Tại nhà của mẹ 
Nanda, các món ăn đã được sửa soạn. 


Rồi chúng Tỷ-kheo, với Sàriputta mà 
Mahàmogsallàna là vị cầm đầu, vào buôi sáng đắp 
V, cầm bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, 
sau khi đến, ngồi xuống trên các chỗ đã soạn sẵn. Rồi 
nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, mời chúng Tỷ-kheo với 
Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu, với các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, và làm chúng 
Tỷ-kheo được thỏa mãn. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda 
thây Tôn giả Sàriputta ăn đã xong, tay đã rút lui khỏi 
bình bát, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sàriputta 
nói với cư sĩ, mẹ của Nanda đang ngôi một bên: 


- Này Mẹ của Nanda, ai bảo cho Bà biết chúng Tỷ- 
kheo sẽ đi tới nhà ? 


- Ở đây, thưa Tôn giả, con thức dậy trước khi trời 
sáng, đọc lớn tiếng bài kệ Pàràyana rỗi im lặng. Rồi 
thưa Tôn giả, Đại vương Vessavana sau khi biết 
được con đã đọc xong, liền hết sức hoan hỷ và nói: 


- "Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị!" 


NỮ CƯ SĨ 12 


- "Ngài là aI, hởi vị có bộ mặt hiên?” 


"Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương 
Vessavanaf" 


- "Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp 
môn được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón 
khách cho Ngài.” 


- "Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là 
quà tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ- 
kheo, với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, 
sẽ đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi 
Chị mời chúng Tỷ-kheo dùng xong, hãy tuyên bố 
chính ta đã cúng dường.” 


Thưa Tôn giả, mong răng mọi công đức của Đuôi 
cúng đường này sẽ đem lại an lạc cho đại vương 
Vessavana! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đôi với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 


NỮ CƯ SĨ 13 


Nanda, đứa con độc nhất của con, khả ái, khả ý, vì 
một lý do gì đó, bị các vua dùng sức mạnh bắt giữ và 
đoạn mạng sống. Thưa Tôn giả, trong khi đứa trẻ bị 
bắt giữ hay đang bị bắt giữ, khi bị trói hay đang bị 
trói, khi bị giết hay đang bị giết, con rõ biết tâm của 
con không có đổi khác, 


4. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
người chồng của con, khi mạng chung, sanh vào 
sanh loại Dạ-xoa, và Vị ấy hiện lên trước mặt con, 
với một tự ngã như lúc trước. Nhưng thưa Tôn giả, 
con rõ biết, không vì nhân duyên ấy, lâm của con có 
đổi khác. 


5. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! Người có thê làm cho tâm khởi 
thanh tịnh như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác. Thưa Tôn giả, &/¡ cò là 
thiếu nữ, được đưa đến cho chồng con, con rõ biết 


NỮ CƯ SĨ 14 


con không có một tâm vi phạm đổi với chông con, 
huồng nữa là về thân! 


6. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! Bà có thê cho tâm khởi thanh 
tịnh như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Thưa Tôn giả, £/¡ co f 
chấp nhận là một nữ cư sĩ, con rõ biết con chưa từng 
vi phạm một học pháp nào. 


7. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, ø›éu 
con muốn, con có thể ly dục, ly pháp bất thiện, chứng 
đạt và an trú sơ Thiên, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, không tâm không tứ. 


Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, con chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, 
không tâm không tư, nội tỉnh nhát tâm. 


NỮ CƯ SĨ 15 


Ly hỷ, con trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, con 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 


Đoạn lạc và đoạn khổ, chấm dứt các hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, con chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Š. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như 
vậy, sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một 
sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
năm hạ phân kiết sử được Thể Tôn thuyết giảng, con 
thấy rõ không còn pháp nào ở nơi con chưa được 
đoạn tận. 


9. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi với một pháp thoại, 
nói lên cho nữ cư sĩ mẹ của Nanda, khích lệ làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy 
TÔi ra đi. 


NỮ CƯ SĨ 16 


9 Chứng được nội tầm tịnh chỉ - Kinh 
CHA MẸ CỦA NAKULA 1-— Tăng II, 
33 


CHA MẸ CỦA NAKULA 1-7ăng III, 33 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, 
tại núi Cá Sâu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyên. 


Lúc bấy giờ, gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. 

2. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của 
Nakula như sau: 


-_ Thưa Gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn 
mong cầu ái luyến. 


- Thưa Gia chủ, đau khổ là người khi mệnh 
chung tâm còn mong cầu ái luyễn. 


- Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm 
còn mong cầu ái luyễn. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ: "Nữ gia 
chu, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, 
không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà 
cửa". Thưa Gia chủ, chớ có nghĩ như vậy! Thưa 


NỮ CƯ SĨ 17 


Gia chủ, tôi khéo léo dệt vải và chải lông cừu. 
Thưa Ga chủ, sau khi Gia chủ mệnh chung, tôi có 
thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Do vậy, 
thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn 
mong câu ái luyến! Đau khổ, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyên. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung 
tâm còn mong cầu ái luyến. 


Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ Gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi t†ta mệnh 
chung, sẽ đi đến một gia đình khác". Thưa Gia 
chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Thưa G1a chủ, Gia 
chủ cũng đã biết, trong mười sáu năm chúng ta 
sống lảm người gia chủ, tôi đã sông thực hành 
Phạm hạnh như thế nào. Do vậy, thưa Gia chủ, 
chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung còn mong cầu ái luyễn. Thế Tôn quở trách 
người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. 

Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không còn muốn yết kiến Thế Tôn, sẽ 
không còn muốn yết kiến chúng Tăng". Thưa Gia 
chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Sau khi gia chủ 
mệnh chung, tôi sẽ muốn yết kiến Thế Tôn nhiêu 
hơn, sẽ muốn yết kiến chúng Tăng nhiều hơn. Do 


Ĩ 1§ 


vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm 
còn mong cầu ái luyễn! Đau khổ, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung, còn mong cầu ái luyến. 
Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn 
mong câu ái luyến. 


Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không giữ giới một cách đây đủ ". Thưa 
G1a chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


. Nếu ai có nghỉ 
ngờ hay phân vân, hiện nay, Thê Tôn đang ở giữa 
dân chúng Bhagøa, tại núi Cá Sấu, rừng 
Bhesakàla, vườn Lộc Uyễn, người ấy hãy đi đến 
Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có 
mệnh chung với tâm còn mong câu ái luyến! Đau 
khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung tâm 
còn mong câu ái luyến. Thế Tôn quở trách người 
khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. 


Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula không có chứng được 
nội tâm tịnh chỉ”. Thưa Ca chủ, chớ có suy nghĩ 
như vậy! 


NỮ CƯ SĨ 19 


vị ấy. Nếu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay 
Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi 
Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyễn, người 
ây hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia 
chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung, tâm còn mong câu ái luyễn. Thế Tôn quở 
trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyến. 
e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của NakRula, trong Pháp và Luật 
này không đạt được thể nháp, không đạt được an 
tru, không đạt được thoái mái, không vượt khỏi 
nghĩ hoặc, không rời được do dự, không đạt được 
vô áy, còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy 
đức Bổn Sư". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như 


Nếu có ai có nghi ngờ hay 
phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân 
chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, 
vườn Lộc Uyên, người ấy hãy đi đến Thế Tôn và 
hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với 


NỮ CƯ SĨ 20 


tâm còn mong câu ái luyễn! Đau khổ, thưa Gia 
chủ, là người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu 
ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh 
chung tâm còn mong câu ái luyến. 
3. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của 
Nakula giáo giới với lời giáo giới này, bệnh hoạn 
liên khi ấy được khinh an và gia chủ, cha của Nakula 
thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là bệnh 
ấy của gia chủ, cha của Nakula. 
Rồi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh, sau khi 
lành bệnh không bao lâu, chông gậy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngôi 
xuống một bên: 
4. 


-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trắng gì: giữ Giới Luật 
viên mãn, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 


-_ Cho đến khi nào, này Ga chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng cg được nội tâm 
f~nh chí, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 


NỮ CƯ SĨ 2Ì 


-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng, /rowg Pháp và Luật 
này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt 
được thoải mái, vượt khỏi nghĩ hoặc, rời được 
do dự, đạt được vô úy, không còn phải nhờ 
người khác sống trong lời dạy đức Bổn Sư, nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị 
ây. 

Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 
lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ, được nữ gia chủ, 
mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, 
đã giáo giới, đã khuyên dạy Ông. 


NỮ CƯ SĨ 22 


3 


Dạy con - Kinh Sanu — Tương L, 459 


Sanu — 7øng L, 459 


L) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại 
vườn ông Anàthapindika. 


2) Lúc bây giờ, Sànu, con một nữ cư sĩ bị Dạ-xoa 
ám ảnh. 


3) Nữ cư sĩ ấy than khóc, ngay lúc ấy nói lên bài kệ 


này: 


Con ta là La-hán, 

Đổi với ta là vậy, 

Và chính ta được nghe, 
VỊ La-hán nói vậy. 

Nay ta thấy Sàn, 

Bị Dạ-xoa ám ảnh. 
Ngày mười bốn, mười lăm, 
Và ngày tắm nửa tháng, 
Cả ngày lễ đặc biệt, 
Khéo tu tắm trai giới, 
Tuân trì lễ Bô-tát. 

Và chính ta được nghe, 
VỊ La-hán nói vậy, 

Nay ta thấy Sàn, 


NỮ CƯ SĨ 


23 


Bị Dạ-xoa ám ảnh. 


Những ai sống Phạm hạnh, 
Dạ-xoa không ám ảnh, 

Và chính ta được nghe, 

VỊ La-hán nói vậy. 

Người nói vớt Sànu, 

Có trí và sáng suốt, 

Đáy là lời Dạ-xoa, 


(Sànu được khỏi ám ảnh): 
4) Này mẹ, người ta khóc, 
Là khóc cho người chết, 
Hay khóc cho người sông, 
Nhưng không được tháây mặt? 


NỮ CƯ SĨ 2/4) 


Này mẹ, chúng thấy con, 
Hiện có mặt đang sống. 
Vậy sao mẹ khóc con, 
Này người mẹ (thân yêu) ? 


(Bà mẹ): 


5) Người ta khóc cho con, 
Là khóc cho con chết, 

Hay khóc cho con sống, 
Nhưng không được thấy mặt. 
Ai đã bỏ dục vọng, 

Lại trở lui đời này, 

Này con, người ta khóc, 

Là khóc cho người ấy, 

Vì người ấy được xem, 

Còn sống cũng như chi. 


Hãy dong ruổi đời con, 
Ta chúc con hạnh phúc, 


NỮ CƯ SĨ Bản) 


Hãy sống như thể nào, 
Không làm ai bực phiên. 
Đồ vật thoát lửa cháy, 
Con muốn đốt lại chăng? 


NỮ CƯ SĨ 


26 


4 Kinh Kàli —- Tương V, S77 


KàiIi — Tương V, 577 


1) Lúc bấy giờ Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, 
tại Kapilavatthu, khu vườn Cây Bàng. 


2) Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi 
đến nhả của Thích nữ Kảligodhà; sau khi đến, ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. 


m Rồi Thích nữ ,KAligodhà đi đến Thế Tôn, sau khi 


-- Thành tựu bốn pháp, này Godhà, vị nữ Thánh đệ 
tử là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? 


4) Ở đây, này Godhà, vị nữ Thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật: "Đây là bậc 
Ứng Cúng, ... Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối 
với chúng Tăng... VỊ này trú ở gia đình, tâm thoát 
khỏi câu uế của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn tay 
rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích 
thú chia xẻ vật bố thí. Này Godhà, thành tựu bốn 
pháp này, một nữ Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không 
còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


NỮ CƯ SĨ 27 


5) -- Bốn Dự lưu phần được Thế Tôn thuyết giảng 
này, bạch Thế Tôn, chúng đều có trong con. Con 
thực hiện những pháp này. Bạch Thế Tôn, con thành 
tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật, Như Lai... đối 
với Pháp... đôi với chúng Tăng... Phàm những vật gì 
được đem bồ thí trong gia đình, tất cả đều được phân 
phát cho những người có giới và những người làm 
thiện. 


6) -- 


NỮ CƯ SĨ 285 


5 _ Kinh MỘT SÓ NỮ CƯ SĨ - Tăng IV, 
50 


MỘT SỐ NỮ CƯ SĨ — 7ăng IV, 59 


Bojjhà, Sirimà, Padumà, Sudhanà, Manulà, Uttarà, 
Muttà, Khemà, Somà Rùpì, Cundì Bimbì, Sumanà, 
Mallikà, Tissà, mẹ của T1ssà, Sonà, mẹ Cunda Sonà, 
Kànà, mẹ của Kànà, Uttarà, mẹ của Nandà, Visàkhà, 
mẹ của Migàra, nữ cư sĩ KhuJJuttarà và Sàmavati, 
Suppavàsà, người thiếu nữ Koliya, nữ cư sĩ Suppiyà, 
nữ gia chủ mẹ của Nakula. 


NỮ CƯ SĨ 29 


6 Mẹ của Nanda dâng Thí vật có 6 phần 
- Kinh BÓ THÍ — Tăng III, 91 


BÓ THÍ —7ðăng II, 91 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavata, 
khu vườn của ông Anàthapindika. 

Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ _igười 
Velukandaki làm một thí vật gồm có sáu phân cho 
chúng Tỷ-kheo Tăng, cầm đầu là Sariputta và 
Mogsallàna. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh, siêu 
nhân, thây mẹ của Nanda, nữ gia chủ người 
Velukandaki làm một thí vật gồm có sáu phần cho 
chúng Tỷ-kheo Tăng, cầm đâu là Sàriputta và 
Mogsgallàna. Sau khi thấy vậy Thế Tôn liền bảo các 
Tỷ-kheo: 

- Có mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki 
làm một thí vật gồm có sáu phân cho chúng Tỷ-kheo 
Tăng, cầm đầu là Sàriputta và Mog EPUEHD: 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thí vật gôm có sáu 
phần cho chúng Tỷ-kheo Tăng? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có tị ty 13) 8g 


NỮ CƯ SĨ 30 


s* Thể nào là ba phần thuộc về người bố thí? 
Ở đây, này các Tý-kheo, người bó thí: 

-_ Trước khi bố thí, ý được vui lòng; 

-. Trong khi bồ thí, tâm được tịnh tín; 

-_ Sau khi bồ thí, cảm thấy hoan hỷ. 

Đây là ba phần của người bố thí. 

s* Thể nào là ba phần của người nhận bố thí? 

Ở đây, này các Tý-kheo, những người nhận vật bố 
thí: 

-_ Đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly 

tham; 

-. Đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly 

sân; 

-. Đã được ly sỉ hay đang thực hành hạnh ly si. 
Đây là ba phần của những người nhận vật bồ thí. 
Như vậy là ba phân của người bồ thí và ba phần của 
những người nhận được vật bô thí. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là thí vật gôm có sáu phân. 

3. Như vậy, này các Tỷ-kheo, thực không dễ gì nắm 


được sô lượng về công đức một thí vật gồm có sáu 
phân như vậy: “Có chừng ấy nguồn sanh phước, 
nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, 
là quả lạc đị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 


NỮ CƯ SĨ 31 


khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc”; vì răng cả khối 
công đức lớn được xem là vô số, vô lượng. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biển lớn, thật không 
dễ gì năm lẫy một số lượng nước và nói rằng: "Có 
chừng ấy thùng nước, hay có chừng ây trăm thùng 
nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, hay có 
chừng ây trăm ngàn thùng nước”; vì rằng, cả khối 
lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì để năm 
được số lượng về công đức của một thí vật gồm sáu 
phần như vậy: "Có chừng ấy nguôn sanh phước, 
nguồn sanh thiện, món ăn lạc, thuộc Thiên giới, là 
quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc"; vì rằng cả khối 
công đức lớn được xem là vô số, VÔ lượng. 

Trước bố thí, ý vui, 

Khi bồ thí, tâm tín. 

Sau bố thí, hoan hỷ, 

Đây lễ thí đây đủ. 

Ly tham và ly sân, 

Ly si, không lậu hoạc, 

VỊ Phạm hạnh chế ngự 

Là ruộng phước lễ thí. 

Nếu tự thanh tịnh mình, 

Tự tay mình bồ thí, 

Tự mình đến đời sau, 


NỮ CƯ SĨ 32 


NỮ CƯ SĨ 


LỄ thí vậy, quả lớn. 
Lễ thí vậy, bác trí, 

Với tín, tâm giải thoái, 
Không hận thù, an lạc, 
Bậc Hiển sanh ở đời. 


33 


7 Nữ cư sĩ sanh làm Thiên tử - Kinh ĐỀ 
THÍCH SỞ VẤN - 21 Trường II, 147 


KINH ĐỀ THÍCH SỞ VẤN 
(SAKKA PANHA SUTTANTA) 
— Bài kinh sô 2l — Trường II, 147 
I 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma Kiệt Đà) 
phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, (Am Bà La) trên ngọn núi Vediya (Tỳ 
Đà Sơn) phía Bắc ngôi làng, trong hang Indasàla 
(Nhơn Đà Sa La). Lúc bấy giờ, 


Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ: “Nay Thể Tôn ở tại 
chỗ nào, vị A La Hán, Chánh Đăng Giác?" Thiên 
chủ Sakka thấy Thế Tôn trú tại Magadha, phía Đông 
thành Vương Xá tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, 
trên ngọn núi Vediya, phía Bắc ngôi làng trong hang 
Indasala. Thấy vậy, Thiên chủ Sakka nói với chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên: 


- Này Quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha, phía 
Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 


NỮ CƯ SĨ 34 


Ambasanda, trên ngọn núi Veidya, phía Bắc ngôi 
làng, trong hang núi Indasala. Này quí vị, chúng ta 
hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A La Hán, 
Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Chư Thiên ở Tam thập tam thiên trả lời Thiên chủ 
Sakka. 


KD cnncla Cân Thấ Bộ PP NG Qui 


- Này Khanh Pancasikha, Thế Tôn nay trú tại 
Magadha, phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà 
La Môn tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya phía 
Bắc ngôi làng, trong hang núi Indasàla. Này Khanh 
Pancasikha, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế 
Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 
Pancasikha, con của Càn Thát Bà, vâng lời Thiên chủ 
Sakka, câm cây đàn câm băng gô vàng Beluva và đi 
theo Thiên chủ Sakka. 

Rồi Thiên chủ Sakka, với chư Thiên ở Tam thập tam 


thiên tháp tùng xung quanh, với Pancasikha, con của 


NỮ CƯ SĨ 35 


Càn Thát Bà đi trước, như người lực sĩ duỗi cánh tay 
co lại, hay co lại cánh tay duỗi ra, biến mắt ở cõi Tam 
thập tam thiên, hiện ra ở Magadha, phía Đông thành 
Vương Xá, tại làng Bà La Môn Ambasandà và đứng 
trên núi Vediya, phía Bắc ngôi làng. 


3. Lúc bấy giờ 


Và dân chúng ở những làng xung 


quanh nói răng: 


- Núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy, núi Veidya 
hôm nay thật sự có lửa đỏ rực, núi Vediya lại chói 
hào quang rực rỡ, làng Bà La Môn Ambasandà cũng 
vậy. 


Và dân chúng lo âu, lông tóc dựng ngược. 


4. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con Càn 
Thát Bà: 


NỮ CƯ SĨ 36 


- Xin vâng, mong an lành đên với Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng lời Thiên chủ 
Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đến 
tại hang núi Indasala. Khi đến xong, Pancasikha 
đứng lại một bên và suy nghĩ: "Ta đứng đây, không 
quá xa Thế Tôn, cũng không quá gân. Và tiếng sẽ 
được Ngài nghe”. 


Đứng một bên, Pancasikha, con của Càn Thát Bà gảy 
cây đàn câm băng gô vàng Beluva và 


NỮ CƯ SĨ 


5. Ôi Suriya Vaccasa! 
Ta đảnh lễ Timbaru, 

Bác phụ thân của nàng, 
Đã sanh nàng thiện nữ, 
Nguồn hạnh phúc của ta, 
Như gió cho kẻ mỆt. 
Như nước cho kẻ khái, 
Nàng là tình của 1a. 


Như pháp với Ủng Cúng, 
Như thuốc cho kẻ bệnh, 
Như đồ ăn kẻ đói, 

Thiên nữ với nước mắt. 


37 


NỮ CƯ SĨ 


Hãy dập tắt lửa tình! 


Như voi bị nắng thiêu, 
Tẩm mình hô nước mát, 
Có cánh sen, nhụy sen. 
Cũng vậy, ta muốn chìm, 
Chìm sâu vào ngực nàng. 
Như voi bị xiêng xích, 
Hát móc câu, gậy nhọn, 
Ta điên vì ngực nàng, 
Hành động ta rồi loạn. 
Tâm ta bị nàng trói, 

Di chuyển thật vô phương, 
Rút lui cũng bất lực, 
Như cá đã mắc câu. 
Hiển nữ hãy ôm ta, 
Trong cánh tay của nàng! 
Hãy ôm ta, nhìn 1a, 
Trong ánh mắt dịu hiển. 
Hãy ghì chặt lấy ta, 
Thiện nữ! Ta van nàng! 
Ôi Hiên nữ suối tóc, 

Ái dục ta có bao! 

Nhưng nay đã tăng bội, 
Như đồ chúng La Hán! 


Mọi công đức ta làm, 


38 


NỮ CƯ SĨ 


Dâng lên bác La Hán, 
Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả cho 1a. 
Công đức khác của 1a, 
Đã làm trên đời này! 
Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả của 1a! 


Vị Thích tử thiên tu, 
Nhứt tâm và giác tỉnh, 
Tìm cầu đạo Bất tử, 
Cũng vậy ta cầu nàng! 


Như người fU Sung SƯỚnG, 
Chứng Bỏ Đê tôi thượng. 
Kiểu nữ, ta SHHØ SƯỚNG, 
Được nháp một với nàng. 


Nếu Thiên chủ Sakka, 

Cho ta mỘt tớc nguyện, 
Ta ước nguyện được nàng, 
Vì ta quá yêu nàng! 


Như ta-la sanh quả, 
Tuệ Nữ, phụ thân nàng! 
Ta sẽ đảnh lễ ngài, 

Vì sanh nàng vẹn toàn. 


39 


6. Khi được nghe vậy, Thế Tôn nói với Pancasikha, 
con của Càn Thát Bà: 


- Này Pancasikha, huyền âm của Ngươi khéo hòa 
điệu với giọng ca của Ngươi, và giọng ca của Ngươi 
khéo hòa điệu với huyền âm của Ngươi. Này 
Pancasikha, do vậy huyền âm của Ngươi không thêm 
mẫu sắc cho giọng ca, hay giọng ca của Ngươi không 
thêm màu sắc cho huyện âm của Ngươi. Này 
Pancasikha, Ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên 
hệ đến Phật, Pháp, đến A4 La Hán, đến ái dục như 
vậy? 


- Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở Uruvelà, 
bên bờ sông Neranjara (Ni Liên Thiền), dưới gốc cây 
Ajapàla - nigrodha, khi mới thành Chánh Đắng Giác. 
Lúc bây giờ, con yêu con gái của Timbaru, vua Càn 
Thát Bà, tên là Bhaddà với biệt hiệu Suriya Vaccasà. 


Nhưng bạch Thế Tôn, thiếu nữ lại yêu một người 
khác, tên là Sikhaddhi, con của Màtali người đánh 
xe. Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào 
khác đề chiêm được thiếu nữ. Con cầm đản cầm băng 
số vàng Beluva, đến tại trú xá của Timbaru, vua Càn 
Thát Bà. Khi đến xong, con gảy đàn cầm bằng gỗ 
vàng Beluva và nói lên bài kệ này, liên hệ đến Phật, 


NỮ CƯ SĨ 40 


đến Pháp, đến A La Hán và đến ái dục: 


1. Ôi Suriya Vaccasà, 

Ta đảnh lễ Timbaru 

Bác phụ thân của nàng 
Đã sanh nàng Thiên nữ 
Nguồn hạnh phúc của ta. 


Như ta la sanh quả, 
Tuệ nữ, phụ thân nàng! 
Ta sẽ đảnh lễ ngài, 
Vì sanh nàng vẹn toàn. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói vậy, Bhaddà Suriya 
Vaccasà nói với con như sau: "Này Hiển giả, tôi 
chưa được thấy Thể Tôn tận mặt. Nhưng tôi có nghe 
đến Thế Tôn, khi tôi đến múa tại Thiện Pháp đường 
của chư Thiên ở Tam thập tam thiên. Vì Hiên giả đã 
tán dương Thế Tôn như vậy, vậy hôm nay chúng ta 
Sẽ gặp nhau ”. 


Bạch Thế Tôn, rồi con được gặp nàng, không phải 
hôm ây, nhưng về sau. 


8. Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ như sau: 
"Pancasikha, con của Càn Thát Bà hoan hỷ đàm luận 
với Thê Tôn. Và Thê Tôn đôi với Pancasikha cũng 


NỮ CƯ SĨ 41 


„ 


vậy ". 


Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của 
Càn Thát Bà: 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng theo lời dặn 
của Thiên chú Sakka, đảnh lễ Thê Tôn và nói: 


- Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka cùng với đình thân 
và thuộc hạ, đâu diện tiêp túc đảnh lê Thê Tôn. 


Như vậy, các Như Lai chào đón thượng chúng. Được 
chào đón như vậy, Thiên chủ Sakka bước vào hang 
Indasàla của Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. 
Chư Thiên ở Tam thập tam thiên cũng bước vào hang 
Indasàla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 


NỮ CƯ SĨ 42 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà cũng bước vào 
hang Indasàla, đảnh lê Thê Tôn và đứng một bên. 


Lúc bấy giờ, trong hang Indasàla, những con đường 
gồ shè được làm bằng phăng, những khoảng chật hẹp 
được làm cho rộng rãi, trong hang tôi tăm có hảo 
quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư Thiên. 
Rồi Thế Tôn nói với Thiên chủ Sakka: 


- Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến để yết kiến 
Thế Tôn, nhưng bị ngăn trở bởi các công việc này, 
công việc khác phải làm cho chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, và do vậy không thể đến yết kiến Thế Tôn 
được. 


Bạch Thế Tôn, một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá 
VỆ), tại côc Salala. Bạch Thê Tôn, rôi con đên 
Sàvatthi đê yêt kiên Thê "Tôn. 


10. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi nhập định và 
Bhunjàti, vợ của Vessavana đang đứng hầu Thế Tôn, 
đảnh lễ chắp tay. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với 
Bhun]àtI: 


NỮ CƯ SĨ 43 


"- Này Hiên tỷ, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và 
thưa: "Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka với đình thân 
và thuộc hạ đâu diện tiêp tục đảnh lê Thê Tôn". 


Được nghe nói vậy, Bhun]àtI nói với con: 


"- Thiện hữu, nay không phải thời để yết kiến Thế 
Tôn. Thê Tôn đang an lặng tịnh cư. 


"- Này Hiền tỷ, khi nào xuất định, hãy thay mặt ta 
đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn, Thiên chủ 
Sakka cùng đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp tục 
đảnh lễ Thế Tôn". 


- Này Thiên chủ, bà ây có đảnh lễ Ta. Ta có nhớ lời 
bà ây nói. Chính tiêng bánh xe của Ngài đã khiên Ta 
xuât định. 


11. Bạch Thế Tôn, có chư Thiên được sanh lên Tam 
thập tam thiên trước chúng con, chính chúng con tận 
mắt được nghe chư Thiên ấy nói như sau: "K7¡ N?ư 
Lai, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở 
đổi, Thiên giới được hưng thịnh và Asurà giới bị suy 
vong”. Bạch Thế Tôn, chính con có thê thấy và xác 


NỮ CƯ SĨ 44 


chứng rằng khi nào Như LaI, bậc A La Hán, Chánh 
Đăng Giác xuât hiện ở đời, thì Thiên giới được hưng 
thịnh và Asurà giới bị suy vong. 


Bạch Thế Tôn ở đây, tại Kapilavatthu, có Thích nữ 
có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, 
và gìn giữ đây đủ giới luật. Thích nữ này, loại bỏ tâm 
niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên Thiên giới, thiện thú, 
nhập chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên, 
sanh ra làm con của chúng con. Và ở đấy, nàng được 
gọi là Thiên tử Gopakà, Thiên tử Gopakà. 


Bạch Thế Tôn, lại 


. Chúng con được họ đến hầu hạ và săn sóc chúng 
con như vậy, Thiên tử Gopakà mới trách la họ như 
sau: hw Thiện hữu, tai các Người ở đâu mà 
không nghe Pháp của Thế Tôn. Chính ta xưa là 
đàn bà, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, gìn giữ giới 
luật, loại bỏ tâm miệm đàn bà, fH tập tâm miệm đàn 
ông, sau khi thân hoạt mạng chung, được sanh lên 
thiện thú, Thiên giới, nhập chúng với chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên, làm con cho Thiên chủ Sakka 
và được gọt là Thiên tứ Gopakàd. Chw Thiện hữu, 


NỮ CƯ SĨ 45 


12. Ta đệ tử pháp nhãn, 

Tên gọi Gopakà, 

Ta tin Phát, Pháp, Tăng. 
Tâm niệm rất hoan hỷ. 

Nhờ Thiện pháp chư Phát, 
Sanh con Thân Sakka, 

Hào quang, sanh Thiên giới, 
Được tên ŒGopakà. 


Ta thấy vốn Tỷ Kheo, 

Hạ sanh Càn Thát Bài! 

Đề tứ Gotama, 

Trước sanh làm con Người, 
Ta cúng dường ẩm thực, 
Hầu hạ trú xứ 1a. 


NỮ CƯ SĨ 


Mắt Hiên giả ở đâu? 
Không nắm giữ Pháp, Phật, 
Chánh pháp tự giác hiểu, 
Bác Pháp nhãn khéo giảng. 


Ta chỉ hầu Quý vị, 


Được nghe Pháp bác Thánh. 


Ta là con Sakka, 
Có thân lực hào quang, 
Được sanh lên Thiên giới. 


Các người hâu Thể Tôn, 
Sống phạm hạnh tôi thượng, 
Nay phải sanh hạ thân, 

Mất thượng sanh hạ phẩm. 


Ta nhìn thát khó chịu, 
Thấy đồng môn hạ sanh 
Với thân Càn Thát Bà, 
Phải hầu hạ chư Thiên. 
Từ địa VỊ cư sĩ, 

Ta thấy rõ khác biệt. 


Trước bà, nay đản ông. 
Ta sanh Thiên, hưởng dục. 


Bị Gopakà trách mắng, 


47 


NỮ CƯ SĨ 


Ưu phiên đông phát nguyện, 
Phải thăng tiễn nỗ lực, 
Không nô lệ cho ai! 


Quỷ triển phược khó vượt, 
Cùng Sakka, PaJàpafi. 
Hội chúng Thiện Pháp đường 
Vượt quá vị đang ngồi, 

Anh hùng ly dục cấu. 

Thấy chúng khỏi lo ngại, 
Vasava giữa Thiên chúng, 
Xem chúng sinh hạ phẩm, 
Nay vượt qua Tam thiên. 

Suy tư lời ưu phiên, 

Gopaka với Vàssava: 

Đề Thích ở nhân giới, 

Đức Phát gọi Thích Ca 

Đã chính phục đục vọng. 
Chúng là con của Ngài, 

Thất niệm khi mệnh chung, 


46 


Nhờ Ta lấy chánh niệm. 


Đừng đệ tử nào nghĩ, 

VỊ ở đáy chứng pháp. 
Chúng ta đảnh lễ Phật. 

VỊ vượt khỏi bộc lưu, 

Đã diệt trừ nghĩ ngò, 

Bậc chiến thắng muôn loài. 
Chính ở đáy, chưng pháp, 
Tấn bước đạt thù thắng, 
Hai vị đạt thăng VỊ, 

Hơn phụ tá Phạm thiên, 


Ôi Thiện hữu chúng tôi. 
Đến đây để chứng pháp. 
Nếu Thể Tôn cho phép, 

Chúng con hỏi Thể Tôn. 


13. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: “Đã lâu, Sakka này sống 
đời trong sạch. Câu hỏi gì Sakka hỏi Ta, đêu hỏi có 
lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi Ta, 
Ta sẽ trả lời; và Sakka sẽ hiểu một cách mau chóng ". 


NỮ CƯ SĨ 49 


Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với Thiên chủ Sakka: 


Vàsava hãy hỏi Ta, 

Những gì tâm Ngươi muốn! 
Mỗi câu hỏi của Ngươi, 

Ta làm Ngươi thỏa mãm. 


H 


1. Sau khi được phép, Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn 
câu hỏi đâu tiên: 


- Bạch Thể Tôn, do kiết sử gì, các loài Thiên, Nhân, 
Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà, và tất cả những loài 
khác, dân chúng ao ước: "Không hán thù, không đả 
thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù ". Thể mà với hận thù, với đả 
thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau 
trong hận thà? Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất, 
Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn trả lời 
câu hỏi ấy như sau: 


- Do tật đố và xan tham, các loài Thiên, Nhân 
Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà và tât cả những loài khác, 
dân chúng ao ước: "Không hận thù, không đả 


NỮ CƯ SĨ 50 


thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù”. Thê mà với hận thù, với đả 
thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sông với nhau 


trong hận thù. 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


2. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín thọ câu trả 
lời Thê Tôn, liên hỏi câu hỏi tiêp: 


- Bạch Thế Tôn, tật đỗ, xan tham, do nhân duyên 
gì, do tập khởi gì, cái gì khiển chúng sanh khởi, cái 
gì khiển chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đồ, xan 
tham có mặt? Cái gì không có mặi, thì tật đồ xan 
tham không có mạt? 


- Này Thiên chủ, tật đố và xan tham do ưa ghét làm 
nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, ưa ghét khiến 
chúng sanh khởi, ưa ghét khiến chúng hiện hữu, ưa 
chét có mặt thì tật đố, xan tham có mặt; ưa ghét 
không có mặt thì tật đồ, xan tham không có mặt. 


NỮ CƯ SĨ 51 


- Bạch Thế Tôn, wa ghét do nhân duyên gì, do tập 
khởi gì? Cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiến 
chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì ưa ghét có mặt? 
Cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt? 


- Này Thiên chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do 
dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục 
khiến chúng hiện hữu. Dục có mặt thì ưa ghét có mặt; 
dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, nhưng dục do nhân duyên gì, do 
tập khởi gì? Cái gì khiến dục sanh khởi, cái gì khiến 
dục hiện hữu? Cái gì có mặt thì dục có mặt? Cái gì 
không có mặt thì dục không có mặt? 


- Này Thiên chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm 
làm tập khởi; tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến 
dục hiện hữu. Tâm có mặt thì dục có mặt; tầm không 
có mặt thì dục không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, tâm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì 
làm tập khỏi? Cái gì khiến tâm sanh khởi, cái gì 
khiến tâm hiện hữu? Cái Øì có mặt thì tâm có mặt? 
Cái gì không có mặt thì tâm không có mặt? 


- Này Thiên chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng làm 


nhân duyên, lẫy các loại vọng tưởng hý luận làm tập 
khởi. Các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm sanh 


NỮ CƯ SĨ Sì2 


khởi, các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm hiện 
hữu. Do các loại vọng tưởng hý luận có mặt thì tầm 
có mặt. Do các loại vọng tưởng hý luận không có mặt 
thì tầm không có mặt ". 


3. Bạch Thế Tôn, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như 
thê nào? Phải thành tựu con đường nào thích hợp 
và hướng dân điệt trừ các loạt vọng tưởng hý luận ? 


- Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại 
phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


-- Này Thiên chủ, Ta nói ÑÑ cũng có hai loại, một 
loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


-- Này Thiên chủ, Ta nói ÑÑ cũng có hai loại, một 
loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hat loạt, một 
loạt phải thân cận, một loại phát tránh xa. Lời 
tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố 
như vậy? 


-_Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được: “Kñi ¡ôi 
thân cận với hỷ này, bát thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm ”, 


-_Ở đây loại hý nào có thể biết được: “Kzi iôi 
thân cận với hỷ này, bát thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng ”, 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại nên 
thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bô 
như vậy là do nhân duyên như vậy. 


= Này Thiên chủ, Ta nói u cũng có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 
Lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên 
bồ như vậy? 


- Ở đây, loại ưu nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với ưu nảy, bất thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm", thời ưu ấy cần 
phải tránh xa. 


- Ở đây, loại ưu nào có thê biết được: "Khi tôi 


thân cận với ưu này, bất thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng”, thời ưu ây nên thân 


NỮ CƯ SĨ 54 


cận. 


-_ Ở đây, có ưu câu hữu với tâm, câu hữu với tứ, 
có ưu không câu hữu với tâm, không câu hữu 
với tứ. Các loại ưu không câu hữu với tâm, 
không câu hữu với tứ thì thù thăng hơn. 

Này Thiên chủ, Ta nói ưu là hai loại, một loại nên 


thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố 
như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói xả cũng có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 
Lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên 
bồ như vậy? 


-_Ở đây, loại xả nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với xả này, bât thiên pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm", 


-_Ở đây, loại xả nào có thể biết được: "Khi tôi 
thân cận với xả này, bât thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng”, 


-_ Ở đây, có xả câu hữu với tâm, câu hữu với tứ. 
Có xả không câu hữu với tâm, không cầu hữu 


NỮ CƯ SĨ So 


với tứ. Các loại xả không cầu hữu với tâm, 
không câu hữu với tứ thì thù thăng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng xả có hai loại, một loại 
nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như vậy, 
phải thành tựu con đường như vậy, mới thích hợp và 
hướng dân đền sự diệt trừ các vọng tưởng hý luận. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, 
nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được 
tiêu tan. 


4. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hý tín thọ câu trả 

lời của Thê Tôn liên hỏi câu hỏi tiệp: 

® Bạch Thé Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như 
thê nào, phải thành tựu biệt giải thoát luật ngÌu 


như thê nào ? 


-_ Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai 


NỮ CƯ SĨ 56 


loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. 


- Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. 


- Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 


Này Thiên chú, Ta nói rằng thân hành có hai 
loạt, một loại nên thân cận, một loạt nên tránh 
xa. Lời tuyên bô là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bồ như vậy? 


-_Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với thân hành này, bất thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm", thì 


-_Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với thân hành này, bắt thiện 
pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng", thì 


Này Thiên chủ, Ta nói răng thân hành có hai loại, 
một loại cân thân cận, một loại cần tránh xa. Sở dĩ có 
lời tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


NỮ CƯ SĨ si 


= Này Thiên chủ, Ta nói rằng khẩu hành có 
hai loạt, một loại nên thân cận, một loạt nên 
tránh xa. Lòi tuyên bồ là như vậy. Do nhân duyên 
gì tuyên bố như vậy? 


- Ở đây, loại khẩu hành nào có thê biết được: 
"Khi tôi thân cận với khâu hành này, bât thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy vong", thì 


- Ở đây, loại khâu hành nào có thê biết được: 
"Khi tôi thân cận với khâu hành này, bât thiện 
pháp suy vong, thiện pháp tăng trưởng", thì 


Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ 
có lời tuyên bô như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng tầm cầu cũng có 
hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. Lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bồ như vậy? 


- Ở đây loại tầm câu nào có thể biết được: "Khi 
tôi thân cận với tâm câu này, bât thiện pháp 
tăng trưởng, thiện pháp suy vong”, thì loại tâm 


NỮ CƯ SĨ 58 


câu ây cân phải tránh xa. 


- Ở đây, loại tầm cầu nào có thê biết được: "Khi 
tôi thân cận loại tầm cầu này, bất thiện pháp 
suy vong, thiện pháp tăng trưởng”, thì loại tầm 
câu ây nên thân cận. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm câu có hai loại, một 
loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như vậy, 
phải thành tựu biệt giải thoát luật nghị như vậy! 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi Thiên chủ 
Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ, tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ!t Sau khi nghe Thê Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu 
tan. 


S. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy 
Thê Tôn liên hỏi câu hỏi tiệp: 


® Bạch Thể Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như 
thê nào, phát thành tựu hộ trì các căn như thê 


NỮ CƯ SĨ 59 


nào? 


- Này Thiên chủ, sắc do mắt phân biệt. 


-. Này Thiên chủ, tiếng do tai phân biệt... hương 
do mũi phân biệt... vị do lưỡi phân biệt... xúc 
do thân phân biệt... 


- Này Thiên chủ, pháp do ý phân biệt, Ta nói 
răng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại 
nên tránh xa. 


Được nghe như vậy, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, vân đê Thê Tôn nói một cách tóm 
tắt được con hiệu một cách rộng rãi. 


- Bạch Thế Tôn, loại sắc do mắt phân biệt, khi 
con thân cận mà bắt thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp suy giảm, thời loại sắc do mắt phân 
biệt ấy nên tránh xa. 


- Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt phân biệt, 
khi con thân cận, bắt thiện pháp suy giảm, thiện 
pháp tăng trưởng, thời loại sắc do mắt phân biệt 
ấy nên thân cận. 


NỮ CƯ SĨ 60 


-_ Bạch Thế Tôn, loại tiếng nào do tai phân biệt... 
loại hương nào do mũi phân biệt... loại vỊ nào 
do lưỡi phân biệt... loại xúc nào do thân phân 
biệt... loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân 
cận, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy 
giảm, thời loại pháp ây nên tránh xa. 


- Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý phân biệt, 
khi con thân cận thời bất thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng, thời loại pháp ấy nên 
thân cận. 


Bạch Thê Tôn, vân đê Thê Tôn nói một cách tóm tắt, 
được con hiệu một cách rộng rãi. 


6. Như vậy sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn, 
Thiên chủ Sakka lại hỏi câu hỏi tiệp: 


® Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La 
Môn đếu đông một tư tưởng, đông một giới hạnh, 
đông một mong cáu, đông một chí hướng ? 


NỮ CƯ SĨ 61 


- Bạch Thể Tôn, vì sao cả Sa Môn, Bà La Môn không 
đông một giới hạnh, không đông một mong câu, 
không đồng một chí hướng ? 


- Này Thiên chủ, thế giới này ôm có nhiều loại giới, 
nhiều giới sai biệt. Trong thế giới gồm có nhiều loại 
ØIỚI Và nhiều giới saI biệt này, các loại hữu tình tự 
nhiên thiên chấp một loại giới nào, và khi đã thiên 
chấp, trở thành Kiên trì, có thủ, với định kiến: "Đây 
là sự thật, ngoài ra toàn là si mê”. Do vậy, tất cả Sa 
Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không 
đồng một giới hạnh, không đồng một cứu cánh, 
không đồng một mong cầu, không đồng một chí 
hướng. 


® Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La 
Môn đêu đông một cứu cánh, đồng mỘI an ôn, 
đông một phạm hạnh, đồng một mục đích ? 


- Này Thiên chủ, tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn không 
đông một cứu cánh, không đông một an ôn, không 
đông một phạm hạnh, không đông một mục đích. 


Bạch Thể Tôn, vì sao tất cả $%a môn, Bà la môn, 
không đóng một cứu cảnh, không đông một an ôn, 
không đông một phạm hạnh, không đồng một mục 
đích? 


NỮ CƯ SĨ 62 


- Này Thiên chủ, chỉ những vị Sa môn Bà la môn nào 
đã giải thoát tham ái, những vị ấy mới đồng một cứu 
cánh, đồng một an ôn, đồng một phạm hạnh, đồng 
một mục đích. Do vậy, tất cả vị Sa môn, Bà la môn 
không đồng một cứu cánh, không đồng một an Ổn, 
không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục 
đích. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chu Sakka hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Sau khi nghe Thê Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu 
tan. 


7. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hý, tín thọ lời dạy 
Thế Tôn liền hỏi câu tiếp: 


- Bạch Thể Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mục 
nhọt, tham ái là mũi tên, tham ái dắt dẫn con người 
tái sanh đời này, đời khác, khiến con người khi cao, 
kh thấp. Bạch Thế Tôn, trong khi các Sa môn, Bà la 
môn khác ngoài giáo phái của Ngài không cho con 
dịp để hỏi những câu hỏi, thời Thế Tôn lại trả lời 
những câu hỏi ấy cho con, giảng giải rất lâu cho con, 
khiến mũi tên nghi ngờ, do dự của con được Thế Tôn 


NỮ CƯ SĨ 63 


- Này Thiên chủ, Ngươi có biết những câu hỏi ấy 
cũng được Ngươi hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác 
không ? 


- Bạch Thê Tôn, con được biệt những câu hỏi ây 
cũng được con hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác. 


- Này Thiên chủ, những vị ấy trả lời với Ngươi như 
thê nào, nêu không gì trở ngại hãy nói cho biết. 


- Bạch Thế Tôn, không gì trở ngại cho con, khi Thế 
Tôn ngôi nghe hay những vị như Thê Tôn. 


- Này Thiên chủ, vậy Ngươi hãy nói đi. 


- Bạch Thế Tôn, những vị Sa môn, Bà la môn mà con 
nghĩ là những vị sông trong rừng an tịnh, xa văng, 
con đi đến những vị ấy và hỏi những câu hỏi ấy. Các 
vị này không trả lời cho con, không trả lời lại hỏi 
ngược con: “Tôn giả tên gì?" Được hỏi vậy con trả 
lời: "Chư Hiền giả, tên là Thiên chủ Sakka." Rồi 
những vị ấy lại hỏi thêm con câu nữa: "Do công việc 
gì Tôn giả Thiên chủ lại đến chỗ này?" Con liền 
giảng cho những vị ây Chánh pháp như con đã được 
nghe và đã được học. Chỉ được từng ẫy, các vị hoan 
hý và nói: "Chúng tôi đã được thấy Thiên chủ Sakka. 


NỮ CƯ SĨ 64 


Những điều gì chúng tôi hỏi, vị ấy đều trả lời cho 
chúng tôi." Không những vậy, các vị này trở thành 
đệ tử của con, chớ không phải con là đệ tử của các vị 


- Này Thiên chủ, Ngươi có biết trước kia Ngươi 
không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự 
hỷ lạc như vậy? 


- Này Thiên chủ, như thể nào, Ngươi biết được trước 
kia không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được 
sự hỷ lạc như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, thuở xưa, một trận chiến tranh xây 
ra giữa chư Thiên và các vị Asurà. Bạch Thế Tôn, 
trong trận chiến tranh này, chư Thiên thăng trận, các 
loài Asurà bại trận. Bạch Thể Tôn sau khi thắng trận, 
con là người thắng trận, con suy nghĩ: "Nay cam lỗ 
của chư Thiên và cam lỗ của Asurà, cả hai loại cam 
lô, chư Thiên sẽ được nếm." Bạch Thế Tôn, thoải 
mái ây, hý lạc ấy do gậy trượng đem lại, do đao kiếm 
đem lại, không đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. Bạch Thế Tôn, 


NỮ CƯ SĨ 65 


thoải mái này, hỷ lạc này nhờ nghe Chánh pháp Thế 
Tôn đem lại, không do gậy trượng, không do đao 
kiếm, sẽ đưa đến hoàn toàn yêm ly, ly dục, tịch diệt, 
an tịnh, thăng trí, giác ngộ và Niết bàn. 


8. - Này Thiên chủ, khi Ngươi cảm thọ sự thoải mái 
và hỷ lạc như vậy, Ngươi cảm thầy những lợi ích gì? 


- Bạch Thế Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc 
như vậy, con cảm thây có sáu lợi ích như sau: 


Bạch Thế Tôn đó là điều lợi thứ nhất con cảm thấy, 
khi con cảm thọ thoải mái hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ hai, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


NỮ CƯ SĨ 66 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi thứ ba, con cảm thấy, 
khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ tư, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ năm, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái, và hỷ lạc như vậy. 


NỮ CƯ SĨ 67 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ sáu, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


NỮ CƯ SĨ 


9. Tám tư không thỏa mãn, 
Nghi ngờ và do dự, 

Con sống câu Như Lai, 
Thời gian khá lâu dài! 


Con nghĩ các Sa môn, 

Sống một mình cô đốc, 

Là bậc Chánh Đăng Giác, 
Nghĩ vậy con tìm gặp. 

Làm thể nào thành công? 
Làm thể nào thất bại ? 

Được hỏi câu hỏi vậy? 
Không thể chỉ đường hướng. 


Biết con là Sakka, 

Bậc Thiên chủ, đã đến! 

Họ liên gạn hỏi con, 

Đến đây có việc gì? 

Con liên giảng Chánh pháp, 
Con được nghe cho họ. 
Hoan hỷ, họ bèn nói: 
"Vàsava làm họ thấy!" 


68 


Khi con được thấy Phát, 
Nghỉ ngờ đêu tiêu tan. 
Nay con sống vô úy, 
Hâu hạ bác Chánh Giác. 
MMũi tên độc tham ái, 
Đáng Chánh Giác nhổ lên, 
Con đảnh lễ Đại Hùng, 
Bác thân tộc mặt trời. 
Tôn giả như Phạm thiên, 
Nay con đảnh lễ Ngài, 
Nay con kính lễ Ngài! 
Ngài là bậc Chánh Giác, 
Bác Đạo Sư vô thượng, 
Trong đời kế chư Thiên, 
Không ai so sánh Ngài! 


10. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của 
Càn thát bà: 


- Này Khanh Pancasikha, Ngươi đã giúp ta nhiều 
việc. Trước nhờ Ngươi làm Thế Tôn băng lòng, sau 
khi Ngươi làm cho băng lòng, ta mới đến yết kiến 
Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác. 


NỮ CƯ SĨ 69 


Rồi Thiên chủ Sakka, lẫy tay sờ đất, đọc lên ba lần 
bài kệ cảm hứng như sau: 


Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 


Khi lời tuyên thuyết này được tụng đọc, pháp nhãn 
thanh tịnh vô cấu, khởi lên cho Thiên chủ Sakka: 
'Phàm pháp gì tập sanh, pháp ấy sẽ bị hoại diệt." 
Ngoài ra, tám vạn chư Thiên cũng chứng quả tương 
tợ. Đó là những câu hỏi, Thiên chủ Sakka được mời 
hỏi và được Thế Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đối thoại 
này cũng được gọi là Những Câu Hỏi Của Sakka. 
(Đề thích sở vấn). 


NỮ CƯ SĨ 70 


8 Thánh nữ đệ tử tại gia - Kinh 
SUPPAVÀASÀ — Tăng I, 670 


SUPPAVÀSÀ — Tăng L, 670 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koii tại 
thị trần của dân chúng Koli tên là Sajjanela. Rồi Thế 
Tôn vào buổi sáng, đắp y cầm y bát, đi đến trú xứ 
của Suppavàsà, người dân Koli, sau khi đến, ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 


Rồi Suppavàsà người dân Koli, sau khi tự tay mời 
Thế Tôn dùng cho đến thỏa mãn các món ăn loại 
cứng và loại mềm, rồi Suppavàsà, thuộc dân tộc 
Koli, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, 
liền ngồi xuống một bên. Thể Tôn nói với 
Suppavàsà, người dân Koli, đang ngồi một bên: 


2. - Các Thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này 
Suppavàsà, bô thí bôn sự cho những người nhận. Thê 
nào là bôn? 


- Cho 
- Cho 
- Cho 
- Cho 


NỮ CƯ SĨ 7] 


Này Suppavàsà, khi Thánh nữ đệ tử bố thí đồ ăn, bố 
thí bôn sự này cho những người nhận. 


3. Cho đô ăn khéo làm, 
Sạch, thù điệu, Vị ngon, 
Nàng với sự cúng dường, 
Bồ thí vị chánh trực, 
Những vị sống chánh hạnh, 
Là những bác đại hành, 
Với đức gặt công đực, 
Lại được quả to lớn, 

Bậc hiểu biết thể gian, 

Có lời tán thán nàng, 

Úc niệm tế đàn vậy, 

Họ dạo quanh thể giới, 
Với tâm tw hoan hỷ 
Nhiếp phục gốc xan tham, 
Không bị aI chỉ trích, 


NỮ CƯ SĨ 72 


NỮ CƯ SĨ 


Chưng đạt được cõi Trời. 


13 


9 _ Đệ nhất Thanh văn - Kinh NỮ CƯ SĨ 
- Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

I. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

2. Trong các vị... bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

3. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

4. Trong các vị... trú từ tâm, tối thăng là Sàmàvati. 

5. Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Uftfarà 
Nandamàià. 

6. Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

7. Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ 74 


8. Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

9. Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

10.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 73) 


10 Đệ nhất Có lòng tịnh tín với lời nghe 
đồn - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

11.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

12.Trong các vị... bố thí, tối thắng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

13Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

14.Trong các vị... trú từ tâm, tối thăng là Sàmàvati. 

15.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Utfarà 
Nandamàià. 


16.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 


thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 


17.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ 76 


18.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

19.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tối 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

20.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ tin: 


II Đệ nhất Có lòng tịnh tín bất động - 
Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

21.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

22.Trong các vị... bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

23.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

24.Trong các vị... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati. 

25.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Uffarà 
Nandamàià. 

26.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

27.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ 78 


28.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

29.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

30.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 79 


12 Đệ nhất Nói chuyện một cách thân mật 
- Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

31.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

32.Trong các vị... bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

33.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

34.Trong các vị... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati. 

35.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Uttarà 
Nandamàià. 

36.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

37.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ 80 


38.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

39.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

40.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ S8 


13 Đệ nhất Quy y đầu tiên - Kinh NỮ CƯ 
SĨ - Tăng I, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

41.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

42.Trong các vị.. bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

43.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

44.Trong các vị... trú từ tâm, tối thăng là Sàmàvati. 

45.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Uftfarà 
Nandamàià. 

46.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

47.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ 82 


48.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

49.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tối 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

50.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 83 


14 Đệ nhất Bồ thí các món ăn thượng vị - 
Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

51.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

52.Trong các vị.. bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

54Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

54.Trong các vị... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati. 

55.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Utfarà 
Nandamàià. 

56.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

57.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ 34 


58.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

59.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

60.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 55 


15 Đệ nhất Săn sóc người bệnh - Kinh NỮ 
CƯ SĨ - Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

61.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

62.Trong các vị... bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

63.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

64.Trong các vị... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati. 

65.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Uftfarà 
Nandamàià. 

66.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

67.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ SÓ 


68.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

69.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

70.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ S7 


16 Đệ nhất Trú từ tâm - Kinh NỮ CƯ SĨ 
- Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

71.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

72.Trong các vị.. bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

73.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

74.Trong các vị... trú từ tâm, tối thăng là Sàmàvati. 

75.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Utfarà 
Nandamàià. 

76.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

77.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ 88 


78.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

79.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tối 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

80.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 80 


I7 Đệ nhất Tu thiền - Kinh NỮ CƯ SĨ - 
Tăng I, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

81.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

82.Trong các vị... bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

83.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

84.Trong các vị... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati. 

85.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Uttarà 
Nandamàià. 

86.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

87.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ 00 


88.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

89.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

90.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ O] 


I8 Đệ nhất Bồ thí - Kinh NỮ CƯ SĨ - 
Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

91.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

92.Trong các vị.. bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

93.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

94.Trong các vị... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati. 

95.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Utfarà 
Nandamàià. 

96.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

97.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ 02 


98.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

99.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

100. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn, tối 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 03 


19 Visàkhà Migàramàtà - Kinh NỮ CƯ 
SĨ - Tăng I, 56 

NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

101. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhìtà. 

102. Trong các vị... bố thí, tôi thắng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

103. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thăng là 
Khujjuttar. 

104. Trong các vị.. trú từ tâm, tối thắng là 
Sàmàvati. 

105. _ Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Uttarà 
Nandamàià. 


106. Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, 


tối thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 


NỮ CƯ SĨ 04 


107. Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng 
là nữ cư sĩ Suppiyà. 

108. _ Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối 
thăng là Kàtiyànì. 

109. _ Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, 
tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

II0. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-khco, có lòng tịnh tín đối với löi nghe đồn, i 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 05 


20 Suppavàsà Koliyadhita - Kinh NỮ CƯ 
SĨ - Tăng I, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

III. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

112. Trong các vị... bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

113. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thăng là 
Khujjuttar. 

114. Trong các vị.. trú từ tâm, tối thắng là 
Sàmàvati. 

115. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Uttarà 
Nandamàià. 


116... Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, 


tối thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 


NỮ CƯ SĨ 06 


117. Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng 
là nữ cư sĩ Suppiyà. 

118. Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối 
thăng là Kàtiyànì. 

119. Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, 
tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

120. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-khco, có lòng tịnh tín đối với löi nghe đồn, i 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ O7 


21 Kàtiyànì - Kinh NỮ CƯ SĨ- Tăng I, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng L, 56 

I2I. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các 
Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhìtà. 

122. Trong các vị... bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

123. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 


Khujjuttar. 


124. Trong các vị.. trú từ tâm, tối thắng là 
Sàmàvati. 
125. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Uttarà 


Nandamàtà. 


126. Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, 


tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita. 


127. _ Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng 


là nữ cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ 0S 


128. _ Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối 
thăng là Kàtiyànì. 

129. __ Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, 
tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

130. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn, tối 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 00 


22 Kàlì - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

I3I. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các 
Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

132. Trong các vị... bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

133. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

1344. Trong các vị.. trú từ tâm, tối thắng là 
Sàmàvati. 

135. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Uttarà 


Nandamàtà. 


136... Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, 


tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita. 


137. _ Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng 


là nữ cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ 100 


138. Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối 
thăng là Kàtiyànì. 

139. _ Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, 
tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

140. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn, tối 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 101 


23 Nakulamàtà - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng 
L,56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

141. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhìtà. 

142. Trong các vị... bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

143. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thăng là 


Khujjuttar. 


144. Trong các vị.. trú từ tâm, tối thắng là 
Sàmàvati. 
145. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Uttarà 


Nandamàtà. 


146. Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, 


tối thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 


NỮ CƯ SĨ 102 


147. _ Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng 
là nữ cư sĩ Suppiyà. 

148. Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối 
thăng là Kàtiyànì. 

149. __ Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, 
tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

150. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-khco, có lòng tịnh tín đối với löi nghe đồn, i 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 103 


24 Sujàtà Senànidhìtà - Kinh NỮ CƯ SĨ 
- Tăng I, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

I5I. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

152. Trong các vị... bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

153. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thăng là 
Khujjuttar. 

154. Trong các vị.. trú từ tâm, tối thắng là 
Sàmàvati. 

155. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Uttarà 
Nandamàià. 


156. Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, 


tối thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 


NỮ CƯ SĨ 104 


157. Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng 
là nữ cư sĩ Suppiyà. 

158. Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối 
thăng là Kàtiyànì. 

159. __ Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, 
tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

160. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-khco, có lòng tịnh tín đối với löi nghe đồn, i 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 105 


25 Suppiyà - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

I6óI. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các 
Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhìtà. 

162. Trong các vị... bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

163. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 


Khujjuttar. 


164. Trong các vị.. trú từ tâm, tối thắng là 
Sàmàvati. 
165. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Uttarà 


Nandamàtà. 


166. Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, 


tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita. 


167. _ Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng 


là nữ cư sĩ Suppiyà. 


NỮ CƯ SĨ 106 


168. _ Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối 
thăng là Kàtiyànì. 

169. _ Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, 
tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

170. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn, tối 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 107 


26 Khujjuttar - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng L, 
56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

171. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

172. Trong các vị... bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

173. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thăng là 
Khujjuttar. 

1724. Trong các vị.. trú từ tâm, tối thắng là 
Sàmàvati. 

175. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Uttarà 


Nandamàtà. 


176. Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, 


tối thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 


NỮ CƯ SĨ 105 


177. _ Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng 
là nữ cư sĩ Suppiyà. 

178. Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối 
thăng là Kàtiyànì. 

179. __ Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, 
tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàità. 

180. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-khco, có lòng tịnh tín đối ới lồi nghe đồn, i 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 109 


27 Sàmàvati - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 
56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

I8I. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhìtà. 


182. Trong các vị... bố thí, tối thăng là Visàkhà 


Migàramàtà. 

183. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thăng là 
Khujjuttar. 

184. Trong các vị.. trú từ tâm, tối thắng là 
Sàmàvati. 


185. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Uttarà 


Nandamàtà. 


186. Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, 


tối thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 


NỮ CƯ SĨ 110 


187. _ Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng 
là nữ cư sĩ Suppiyà. 

188. Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối 
thăng là Kàtiyànì. 

189. Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, 
tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

190. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-khco, có lòng tịnh tín đối với löi nghe đồn, i 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 111 


28 Uttarà Nandamàtà - Kinh NỮ CƯ SĨ- 
Tăng I, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

191. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhìtà. 

192. Trong các vị... bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

193. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thăng là 


Khujjuttar. 


194. Trong các vị.. trú từ tâm, tối thắng là 
Sàmàvati. 
195. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Uttarà 


Nandamàtà. 


196... Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, 


tối thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 


NỮ CƯ SĨ I2 


197. Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng 
là nữ cư sĩ Suppiyà. 

198. Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối 
thăng là Kàtiyànì. 

199. Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, 
tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

200. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-khco, có lòng tịnh tín đối với löi nghe đồn, i 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


NỮ CƯ SĨ 113 


